Quỹ Vaccine phòng chông Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tê đương đại https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/quy-vaccIne-phong-chong-cov... 





Quỹ Vaccine phòng chông Covid-19: Một mốc 
lịch sử kinh tê đương đại 


Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn Thanh Thanh Huyên (Trung tâm ISR, Trường ĐH Phenikaa) 07/06/2021 11:02 


Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo 
đã phản ánh rất sát việc thiết kế toàn diện, có tính chiến lược đối với công cuộc xây dựng 
kinh tế đường dài, dựa trên cấu trúc ví mô có khả năng tương tác hiệu quả cao với các tầng 
lớp cư dân trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nghiệp. 


Tháng 5 và tháng 6-2021 chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ tư tác động lên xã hội Việt Nam, thách 
thức nội các Chính phủ của tân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đại dịch Covid-19 tác động 
sâu sắc lên nền kinh tế từ năm 2020 sang giữa năm 2021, và dự kiến còn tiếp diễn. 


Trong rất nhiêu quyết sách kinh tế-xã hội tâm quốc gia, Chính phủ và Thủ tướng đặt nghị sự lớn cho 
việc xử lý rốt ráo Covid-19, với chủ trương bao quát *5K + Vaccine”, và ngày 26-5-2021, Thủ tướng 
đã có Quyết định số 779 về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 do Bộ Tài chính quản 
lý. Ngày 5-6-2021, Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 chính thức khai trương và đón nhận sự hưởng 
ứng của đông đảo tầng lớp dân cư, bao gồm cả giới chính trị, doanh nhân, trí thức, tôn giáo và các 
hộ gia đình, trên khắp cả nước. 


ũ (Họ ẰM...., hàng l, hs '.,, 
lên Việt Nđm t00Ì thương Việt Nam Phớt Triề 
'l\[!:!! ) blă * nVMD: 2?01900^A19 LIÊ 


111 1 ` ~ 
' 
.?7i | pPổ 


ỦNG Mộ QUï VẮGC-XIN 
PHÙNG D0V10-19 VIỆT NAM 


p N F4 " 
¬———— 
“= 





lof4 6/7/2021. 11:12 AM 


Quỹ Vaccine phòng chông Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tê đương đại https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/quy-vaccIne-phong-chong-cov... 


Thủ tướng Phạm Minh Chính trao chứng nhận, hoa cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Tường, 82 tuổi, cán bộ 
hưu trí ngành đường sắt. Ảnh VGP 


Trong sự kiện quan trọng được nhiều tờ báo tổng thuật trực tiếp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
nêu lại sự việc, năm 1945, toàn dân đồng lòng hưởng ứng Quỹ độc lập theo lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực cho cuộc kháng chiến kiến quốc thành công. 


Việc dẫn chiếu tới sự kiện lịch sử của Quỹ Độc lập cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá 
chính xác tâm mức quan trọng của việc chiến thẳng đại dịch Covid-19, và ích lợi to lớn của chiến 
thắng này đối với công cuộc phát triển kinh tế quốc dân trong thời kỳ tới đây. Đồng thời, ông cũng 
đặt lên trước tiên, trên hết sự đoàn kết, hiểu biết, minh bạch thông tin và hợp tác của các tầng lớp 
dân chúng trong xã hội với Chính phủ, Nhà nước và Đảng trong nhiệm vụ nặng nê và thách thức 
ngay trong những ngày đầu của Chính phủ mới. 


Cách đánh giá sâu sắc và bao quát của Chính phủ có chỉ dấu từ hoạt động nghiên cứu từ 13 năm 
trước, khi Thủ tướng còn đang soạn thảo cuốn Kính tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá. Trong đỏ, 
sự kiện Quỹ Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh được sớm nhắc đến với ý nghĩa lịch sử to lớn, tại bối 
cảnh đầy cam go thử thách của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, ở những trang 52-56 
của cuốn sách. 


3.2 Đấu tranh giành độc lập tiền tệ 


Tài chính của quốc gia độc lập non trẻ được gây dựng với ngân khố gần 
như trống rồng. Chính quyển cách mạng chỉ tiếp quản được kho bạc 
với 1.230.720 đồng, trong đó có 586.000 đồng tiển rách. Việc phát hành 
giấy bạc Đông Dương vẫn nằm trong tay thực đân Pháp. Nguốn thu 
ngân sách từ thuế thì đã bãi bỏ trong tháng 8/1945, sau đó có khôi phục 
lại một số sắc thuế, nhưng không đáng kể. 


Khó khăn lớn tới mức thực đân Pháp tin rằng Việt Minh nếu chưa 
chết vì một cuộc tấn công quân sự thì sẽ chết vì kiệt quệ tài chính. Chính 
ở thời điểm đó, niềm tin của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước 





2of4 6/7/2021. 11:12 AM 


Quỹ Vaccine phòng chông Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tê đương đại https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/quy-vaccIne-phong-chong-cov... 


Đoạn trích từ sách Kinh tế Việt Nam: Thắng trầm và đột phá (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009), 
trang 55. Nguồn: Google Books 


Từ quan điểm nghiên cứu chiều dài lịch sử kinh tế, quan điểm trường kỳ với sức khỏe và hạnh phúc 
xã hội trong sự nghiệp phát triển đất nước của Thủ tướng đã được đặt trong bối cảnh cụ thể của thời 
kỳ 2020-2021. Cách nhìn biện chứng và phản ánh động học thay đổi kinh tế-xã hội này cũng phản 
ánh tư duy của Thủ tướng từ bài nghiên cứu Bối cảnh tải chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: 
Khoảng cách và biến đối, ngay trong thời kỳ kinh tế thế giới khủng hoảng, và nên kinh tế Việt Nam 
lúc đó chịu tác động tiêu cực nặng nà. 


Bối cảnh tời chính Việt Nam 1997-1998 vỏ 
2007-2008: khoảng cóch vò biến đổi 


PHẠM MINH CHÍNH 
VƯƠNG QUẦN HOANG 


lên trình uận động của nên kinh tế chỉ nhận các thời kỳ có nhiều xảo trộn như mốc 

đánh đấu bhời đầu của mật giai đoạn phát triển mới. Các biển cố kinh tế tại Việt 
am trong những năm 1997-1998 chịu ảnh hưởng lan truyền từ khủng hoảng tài chính-tiêền 
tệ của bhhu Uựe Đông Á, Uớđi tư cách mật thành uiên của binh tế khu Uực. Thay đổi kinh tế của 
mội thập kỷ sau, 2007-2006, diễn ra cùng lúc uới khủng hoảng tín dụng toàn cầu, bắt nguồn 
từ uấn nạn nợ đưệi chuẩn nhà ở tại Họa Kỳ oà nhanh chóng phản ánh tiêu cực lên các hệ 
thống tài chính quấc tế; trong đó có Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các biến đổi rất 
đặc trưng uê cấu trúc uĩ mô uà sự tiến triển của các phương thức tương tắc u¿ mô, qua hai giai 
đoạn có biến động kỉnh tế quan trọng bậc nhất của Việt Nam kể từ khi đổi mới, giai đoạn 
1997-1998 uà 2007-2008, cũng đánh dấu cho mội thập kỷ tăng trưởng ổn định ở mức cao. Các 
tác giả hy uọng rằng nghiên cứu này có thể mở đường cho nhiều kiểm định thực chứng uà 
nhấn mạnh uiệc đưa ra các quyết định uĩ mô sau này sát uới các cẩu trúc 0ì mô hơn; trong xu 
thế tất yếu, các cấu trúc ui mô đặc trưng cho hình tế thị trường sẽ quyết định sự thành công 
của lựa chạn uĩ mô. 


Hình ảnh tóm tắt nghiên cứu xuất bản trên Nghiên cứu Kinh tế (Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm KHXH 
Việt Nam) năm 2008. Nguôn: Trích xuất sưu tâm từ Internet 


Trong nghiên cứu, có thể nhận ra tư tưởng chủ đạo, bao quát: 
1. Mở đường cho các kiểm định thực chứng. 
2. Các quyết sách vĩ mồ cần được điêu chỉnh sát với thực tế của cấu trúc vi mồ. 


3. Các đặc trưng cấu trúc vi mô trong vận hành kinh tế thị trường sẽ quyết định thành công của lựa 
chọn vĩ mô. 


Như thế, Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo 


phản ánh rất sát việc thiết kế toàn diện, có tính chiến lược (không hề mang tính thời điểm hay tình 
thế) đối với công cuộc xây dựng kinh tế đường dài, dựa trên cấu trúc vi mô có khả năng tương tác 


3of4 6/7/2021. 11:12 AM 


Quỹ Vaccine phòng chông Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tê đương đại https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/quy-vaccIne-phong-chong-cov... 


hiệu quả cao với các tầng lớp cư dân trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nghiệp. Quan điểm về các 
giao dịch thị trường, giá cả, số lượng và chủng loại vaccine của Thủ tướng được phản ánh rõ tại phiên 
họp tổng kết điều hành Chính phủ ngày 31-5-2021, trong đó nêu rõ: 


"Chiến lược vaccine tổng thể, toàn diện, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ tiếp cận các nguồn cung 
vaccine đa dạng thông qua các biện pháp ngoại giao, kinh tế, quân chúng và các biện pháp đặc biệt 
khác. Giao các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ và Ngoại giao đẩy nhanh hơn 
nữa việc tìm nguồn, mua vaccine và tiến độ nghiên cứu, sản xuất vaccine ở trong nước, tìm phương 


án tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của nước ngoài... " 

Từ những dữ liệu trên cơ sở khoa học chắc chắn, và hành động dứt khoát, chú trọng hiệu lực bộ 
máy-hiệu quả kinh tế của Chính phủ, chúng ta có thể tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thẳng trong giai 
đoạn quyết định quan trọng, tạo nên dấu mốc lịch sử cho cả Quỹ vaccine mới ra đời và công cuộc 


chiến đấu chống đại dịch, cũng như động lực phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam sau thời kỳ 
Covid-19. 


Tài liệu tham khảo: 


1. Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2009). Kinh tế Việt Nam: Thằng trâm và đột phá. Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội. 


2. Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2008). Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008; 
Khoảng cách và biến đối. Nghiên cứu Kinh tế, 48(7), 3-24. 


Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn Thanh Thanh Huyền (Trung tâm ISR, Trường ĐH Phenikaa) 


4of4 6/7/2021. 11:12 AM 


